CUỘC KHỞI NGHĨA LẬT ĐỔ 
TRIỀU NGUYÊN 


Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Мис lục 


CUÓC KHỞI NGHĨA LAT DÓ TRIỀU NGUYÊN 


Nguyễn Duy Chính 
CUỘC KHỞI NGHĨA LẬT ĐỔ TRIỀU NGUYÊN 


LỜI NÓI ĐẦU: 

Kim Dung viết ba truyện dài liên tiếp bắt đầu từ Xạ Điêu Anh 
Hùng Truyện, tiếp theo là Thần Điêu Hiệp Lữ và sau cùng là 
Ý Thiên Đồ Long Ký. Ха Điêu Anh Hùng Truyện có bối cảnh là 
cuối đời nhà Tống, Thần Điêu Hiệp Lữ là giai đoạn người 
Trung Hoa chống lại nạn Bắc xâm, chủ yếu là việc thủ thành 
Tương Dương và Ү Thiên Đồ Long Ký viết về cuối đời Nguyên 
trong thời kỳ những thế lực tôn giáo lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa lật đổ nhà Nguyên. Cả ba bộ truyện đã kéo dài hơn 
một trăm năm từ đầu chí cuối triều đại của người Mông Cổ 
hình thành một đế quốc được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử 
loài người, bao trùm một khu vực địa dư từ Á sang Âu. 

Bài viết này vẽ lại bức tranh lịch sử của thời kỳ đó, nhấn 
mạnh vào giai đoạn cuối đời Nguyên để nhằm làm sáng tỏ 
một số câu hỏi liên quan đến lịch sử ngõ hầu tạo một 
khoảng cách giữa thực tế và tiểu thuyết hầu cho chúng ta 
cái nhìn chính xác hơn về cuộc diện Trung Hoa vào cuối thế 
kỷ 14. 

Một tác giả Hoa Kỳ bảo rằng người Trung Hoa (và cả người 
Việt Nam nữa chăng???) nhìn lịch sử của họ chẳng khác gì 
một người già cả nhìn lại thuở thanh xuân. Cái quá khứ xa 
xăm kia bao giờ cũng sống động, huy hoàng và mỗi lần kể 
lại, người ta lại tô điểm cho nó thêm rực rỡ, phóng đại và 
sẵn sàng bóp méo nhiều chỉ tiết[1]. Chính vì thế việc phân 
tích và lựa chọn tài liệu là một việc khó khăn và rất khó nhìn 


vấn đề cho trung thực và khách quan. Tóm tắt một giai đoạn 
nhiễu nhương và nhiều biến cố trong mươi trang giấy một 
cách chính xác là điều gần như không thể làm được, nhất là 
mỗi sử gia lại nhìn dưới một góc cạnh khác nhau. Thành thử 
chúng tôi chỉ chọn lựa những chỉ tiết nào có thể đóng góp 
một cái nhìn lịch sử, bổ túc cho bản dịch bộ Ү Thiên Đồ Long 
Ký mà thôi chứ không có ý định viết thành một biên khảo về 
một giai đoạn phức tạp của Trung Hoa. 

Một trong những vấn đề mà bất cứ ai đọc về tình trạng cuối 
đời Nguyên đều khó tìm ra manh mối vì chúng ta thấy có 
nhiều cuộc nổi dậy tại nhiều vùng, mỗi người cát cứ một 
phương. Họ có liên hệ với nhau không? Phải chăng cùng 
trong một tổ chức như Kim Dung miêu tả? Trong những 
người đó ai hơn ai, người nào chỉ huy người nào? Thực tế, 
đây đều là những nhóm độc lập, mặc dầu khi cần thiết họ 
vẫn liên minh với nhau để tồn tại. Có những nhóm dựa vào 
sức mạnh tôn giáo và thân quyền vận động quần chúng 
bằng lối tuyên truyền mê tín, có nhóm thì dựa vào lòng hoài 
vọng tiền triêu nhân danh khói phuc nhà Tống, cũng có 
nhóm lại chỉ vì đói khó quá mà di ăn cướp sau lớn dán thành 
một lực lượng quân sự. So sánh giai đoạn này với cuộc nội 
chiến ở Trung Hoa thời Dân Quốc đầu thế kỷ 20 sau khi nhà 
Thanh bị lật đổ, chúng ta thấy có nhiều điểm tương đồng. 
Phải chăng lịch sử cũng chỉ là những lập lại trên những qui 
mô khác nhau nhưng bản chất cũng chỉ là một cuộc đuổi 
hươu tranh đỉnh? 

Nếu thoát hẳn ra khỏi những chi tiết sống động mà Kim 
Dung đã vẽ nên trong bộ Ү Thiên Đồ Long Ký, chúng ta có 


thể rút tỉa được một số bài học về chính trị và quân sự, và 
có cái nhìn chính xác hơn về một triều đại ngã xuống và một 
triều đại mới vươn lên. 


SƠ LƯỢC VỀ TRIỀU ĐẠI NGUYÊN --MÔNG 

Người Mông Cổ cai trị nước Tàu gần đúng một trăm năm 
(1271-1368). Trước đó, nhà Tống là một triều đại bị nhiều sử 
gia coi là hèn yếu nhất trong lịch sử Trung Hoa, tuy có một 
số thành tựu về văn học và nghệ thuật nhưng luôn luôn bị 
những tiểu quốc chung quanh uy hiếp, phải triều cống cho 
lân bang để được yên. Cũng chính triều đại này đã đem 
quân sang đánh nước ta hai lần nhưng lần nào cũng bị đại 
bại. Lý Thường Kiệt, danh tướng đời Lý còn đem quân sang 
tận Ung Châu (1076) rồi lại rút về. 

Ngay từ đầu thế kỷ thứ 11, Tống triều hàng năm đã phải 
“cống” cho nước Liêu mười vạn lượng bạc (100,000) và hai 
chục vạn (200,000) tấm lụa nhưng kể từ năm 1042 thì tăng 
lên thành hai mươi van (200,000) lượng bac và ba chuc vạn 
(300,000) cây lụa để họ khỏi đem quân quấy phá biên thùy 
phía Bắc. 

Năm 1126, người Nữ Chân (tức nước Kim) tiến đánh kinh đô 
Khai Phong, hai cha con vua Huy Tông và hơn 3000 tông 
thất bị bắt và chín năm sau nhà vua chết trong ngục (1135). 
Một nửa nước Tàu bị chiếm đóng, nhà Tống phải thiên đô 
xuống Hàng Châu và triều đình chỉ còn kiểm soát miền nam 
sông Hoài trở xuống, sử gọi là Nam Tống. Mỗi năm nhà Tống 
phải “triều cống” một số tiền rất lớn cho người Nữ Chân. Một 
danh tướng là Nhạc Phi nhiều lần cố đem quân khôi phục lại 


những đất bị mất vào tay người Kim nhưng không thành 
công. 

Thành thử, trong khoảng một thế kỷ rưỡi, người Trung Hoa 
hết nhượng bộ cho người Khiết Đan (Liêu) lại triều cống cho 
người Nữ Chân (Kim) và sau cùng thì bị người Mông Cổ 
chiếm đóng. 

Ngay từ thời thượng cổ, những dân tộc phía bắc đã là một 
mối đe dọa lớn cho người Trung Hoa. Những bộ lạc phía bắc 
là giống dân du mục, sống bằng chăn nuôi rất thiện chiến. 
Mỗi khi đói kém, họ tràn xuống miền nam quấy phá và cướp 
bóc lương thực. Người du mục sinh sống trên lưng ngựa 
ngay từ khi còn nhỏ nên khi trưởng thành nam cũng như nữ 
đều thiện nghệ về cung tên, quen với chém giết vì đó là sinh 
hoạt gần như tự nhiên để sinh tồn. Không những họ tàn 
nhẫn với người Tàu ở phương nam mà cũng luôn luôn tranh 
giành giữa bộ lạc này với bộ lạc khác, đánh lẫn nhau để 
cướp gia súc, đàn bà, tài vật. Thành thử một khi họ liên kết 
được với nhau thì trở thành một sức mạnh khủng khiếp. 

Sức mạnh chủ yếu của họ trong chiến đấu là sự di động. 
Ngựa miền mạc bắc tuy nhỏ con nhưng dai sức, chạy rất 
nhanh[2]. Mỗi chiến sĩ thường đem theo hai ba con ngựa và 
đi bộ để dưỡng sức, chỉ khi nào tới gần quân địch mới nhảy 
lên xông thẳng vào trận địa. Vũ khí chính yếu của họ là cung 
tên, họ có thể vừa phi ngựa vừa bắn cung bách phát bách 
trúng. Theo sách vở, mỗi ky binh Mông Cổ thường mang hai 
loại cung, một loại bắn gần và một loại để bắn xa (có thể tới 
300 mét). Túi đựng của họ mang được đến 60 mũi tên, có 
loại bắn thủng được áo giáp, có loại khi bắn ra có tiếng rít 


dùng để truyền tín hiệu. Quân sĩ của họ lại rất có kỷ luật và 
nhạy bén trong chiến trận. Đời Đường người Khiết Đan thành 
lập nước Liêu, mặc dù chỉ bao gồm độ mươi bộ tộc, dân số 
chỉ độ non một triệu nhưng cũng đã khiến cho người Trung 
Hoa điêu đứng. Cũng ở phía bắc, người Nữ Chân (tức Mãn 
Châu) tuy luôn luôn bất hòa với người Khiết Đan nhưng lại 
cũng đe dọa nước Tàu. Người Nữ Chân lại có trình độ kỹ 
thuật quân sự khá cao, biết sử dụng những loại chiến xa và 
súng bắn đá nên đã tiến đánh những thành thị của Tống 
triều ở miền bắc một cách dễ dàng. 

Tới cuối thế kỷ thứ 12, khí hậu miền quan ngoại trở nên 
khắc nghiệt. Nhiều vùng bị hạn hán lâu năm khiến cho các 
thảo nguyên bị khô cháy, thiếu thực phẩm cho những bầy 
gia súc. Để sinh tồn họ chỉ còn nước nhòm ngó cái kho thực 
phẩm ở phương nam và người khai thác được cơ hội là 
Thành Cát Tư Нап (Chinggis hay Ghengis Khan 1162-1227) 
một nhân vật nổi danh trong lịch sử thế giới. 

Thành Cát Tư Нап là một con người khát máu, thích chém 
giết và chỉnh phục. Ông ta đã từng tuyên bố rằng “Nỗi vui 
sướng nhất của con người là đánh bại được kẻ thù, săn đuổi 
họ, cướp tài vật, chứng kiến thân nhân họ khóc than, cưỡi 
ngựa của họ và đoạt lấy vợ con ho làm tài sản của minh"[3]. 
Sau khi thống trị được nhiều bộ lạc gồm nhiều sắc dân khác 
nhau, Thành Cát Tu Нап xây dựng một đội quân tinh nhué 
và trở thành một lãnh tụ. Năm 1206, các bộ tộc tôn ông ta 
lên làm Đại Hãn (Universal Ruler) nghĩa là chúa tể của các 
bộ lạc khác. Thành Cát Tư Hãn liền tổ chức lại lực lượng, 
thay vì để cho mỗi bộ lạc theo cơ chế riêng, ông tập trung 


lại thành một quân đội duy nhất theo hệ thống thập phân, 
cứ mỗi 1000 ky sĩ thành một đơn vị, người chỉ huy được cha 
truyền con nối và chỉ tuân hành quyền lực duy nhất của Đại 
Hãn mà thôi. 

Ngoài việc khai thác được sở trường của mình là sự di động 
nhanh và kỹ thuật chiến đấu, Thành Cát Tư Hãn còn thiện 
nghệ trong việc điều quân, áp dụng được binh pháp một 
cách tài tình, kể cả ba mặt giáp công, trá bại, trá tẩu và biết 
liên minh đúng lúc với kẻ thù. Ông ta cũng biết sử dụng nội 
gián (espionage and intelligence) để thu lượm tin tức trước 
khi tấn công. 

Thành Cát Tư Нап cũng qui định lại pháp chế, chữ viết và tỏ 
ra là một người có tài tổ chức, lấy kỷ luật sắt và nghiêm hình 
để cai trị. Ông tự chỉ huy một đoàn thân binh chừng một vạn 
người là những binh lính có khả năng nhất tuyển chọn trong 
các bộ lạc. 

Sau khi củng cố thực lực rồi, Thành Cát Tư Hãn sai người 
chiêu hàng các bộ lạc, ai thần phục thì được yên còn nếu 
chống lại sẽ bị tàn sát không thương tiếc. Chỉ trong hai năm 
1212-1213 có đến hơn chín mươi thành bị san thành bình 
địa. Khi họ chiếm kinh đô nước Kim của người Nữ Chân năm 
1215, thành phố này bị đốt cháy đến hơn một tháng mới 
hết. Năm 1218, một đoàn thương nhân người Hồi được 
Thành Cát Tư Hãn bảo hộ bị cướp tại nước Khwarizm (Hoa 
Thích Tử Mô) dẫn đến việc quân Mông Cổ tiến vào Trung 
Đông rồi tràn qua tận Đông Âu. Trong ba năm nhiều triệu 
người bị tàn sát, kể cả đàn bà con trẻ, thậm chí cả súc vật 
cũng bị giết sạch. Chính chiến dịch này đã làm cho người 


Mông Cổ nổi tiếng về sự dã man và những nơi nào kháng cự 
lại họ sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc. Hai người con trai 
thứ hai và thứ ba của Thành Cát Tư Hãn là Chagatai và 
Ogedei chỉ huy đoàn quân này và quân đội đem về những 
bao đầy tai người làm chứng tích chiến thắng. Sau khi hạ 
thành Nishapur, bao nhiêu cư dân đều bị giết sạch, đầu của 
họ được chất thành ba đống, đàn ông, đàn bà, trẻ con. Các 
sử gia đã tổng kết cuộc viễn chinh này là 700,000 trong 
thành Merv, 1,600,000 người tại Heart và 1,747,000 người 
tại Nishapur.[4] 

Chỉ trong gần 20 năm cho tới khi Thành Cát Tư Hãn chết 
(1227), đế quốc Mông Cổ đã bành trướng gần khắp châu Á 
suốt từ Мап Châu đến tận Trung Đông. 

Khi Thành Cát Tư Hãn đột ngột từ trần, những người con ông 
ta tranh nhau ngôi vị nhưng sau cùng, người thứ ba là Oa 
Khoát Đài (Ogodei) đánh bại những người khác và trở thành 
Đại Hãn. 

Oa Khoát Đài tiến đánh phần còn lại của nước Kim tràn 
xuống phương Nam cũng như bành trướng qua phía Tây, 
chiếm cả Moscow, Kiev và Đông Âu. Tuy người Mông Cổ lúc 
đó chỉ độ 1.5 triệu, họ trở thành sức mạnh vô địch vì biết 
sáp nhập những đạo quân của các bộ lạc hay dân tộc khác 
dưới quyền chỉ huy của họ. Họ khai thác được những ưu 
điểm của đối phương trong đó phải kể các chiến xa của 
người Nữ Chân và thủy quân của người Hán, sử dụng những 
võ khí mới thu được làm phương tiện tấn công. Trong những 
lần tiến đánh nước ta, người Mông Cổ đã dùng những chiến 
thuyền của nhà Tống. 


Trong khi những cận thần muốn du mục hóa người Hán, biến 
miền Bắc nước Tàu thành đồng cỏ cho gia súc thì vị tể tướng 
của Oa Khoát Đài là Gia Luật Sở Tài (Yelu Qucai, gốc hoàng 
tộc Khiết Đan) đã khuyên ông ta theo đuổi một chính sách 
văn minh hơn. Đó là đánh thuế nông dân bằng vàng bạc, lụa 
là, thóc lúa. Những sắc dân du mục theo đạo Hồi ở vùng 
Trung Á được giao nhiệm vụ thu thuế và chính vì thế họ bị 
cả người Hoa lẫn người Mông Cổ ghét bỏ. 

Tuy nhiên phải đến khi cháu nội của Thành Cát Tư Hãn là 
Hốt Tất Liệt (Khubilai) lên ngôi thì đế quốc Nguyên Mông 
mới phát triển đến cực điểm. Hốt Tất Liệt thiên đô từ 
Karakorum ở Mông Cổ về Bắc Kinh, khi đó có tên là Đại Đô 
và đến năm 1271, ông ta đổi quốc hiệu là Nguyên, tổ chức 
triều đình theo nghi thức nhà Tống. 

Trước đây, sông lạch miền Nam Trung Hoa vẫn là những 
chiến lũy thiên nhiên ngăn chặn bước chân của đoàn ky binh 
Mông Cổ nhưng sau khi chiếm được miền Bắc, họ đã để tâm 
xây dựng một đội chiến thuyền. Năm 1268 họ vây hãm 
thành Tương Dương (Xiangyang), một thành phố ở Hồ Bắc, 
cửa ngỏ huyết mạch xuống miền hạ lưu sông Dương Tử. 
Cuộc công hãm kéo dài đến năm năm, sử dụng hàng ngàn 
thuyền bè và hàng vạn binh sĩ. Các chuyên viên hải quân 
người Hán, Triều Tiên, Nữ Chân, Hồi Hột và Ba Tư được điều 
động vào việc chế tạo các loại chiến thuyền. Kỹ sư người 
Muslim chế tạo những súng bắn đá có thể ném những tảng 
đá nặng hàng trăm pounds. Hai bên đều phải dựa vào 
thuyền bè để chuyên chở quân nhu, thực phẩm và tiếp liệu. 

Về phía nhà Tống, vấn đề chỉ huy tương đối lỏng lẻo. Nhà 


vua lúc đó còn nhỏ tuổi và các đại thần mỗi người một ý, 
không thống nhất. Sau khi quân Mông Cổ vượt qua được 
Trường giang, bà Thái Hậu xuống chiếu Cần vương và khắp 
nơi nhân dân nổi lên hưởng ứng. Thế nhưng người Mông Cổ 
lại sử dụng chiến thuật tàn sát thị uy giết sạch những thị 
trấn nào chống trả lại họ nên sau cùng triều đình phải đầu 
hàng để tránh đổ máu[5]. Những tôn thất nhà Tống chạy về 
vùng duyên hải cố gắng chống trả thêm được ba năm nhưng 
tới năm 1279 thì bị hoàn toàn tiêu diệt. 

Tới thời kỳ này, tuy người Mông Cổ cai trị một khu vực rất 
rộng lớn nhưng họ không còn thống nhất là một đế quốc mà 
đã chia thành nhiều khu vực dưới quyền của những hoàng 
thân quốc thích mỗi khu vực chịu ảnh hưởng của văn hóa 
vùng bị cai trị và họ thường đánh lẫn nhau. Ở phía tây, họ 
hội nhập với văn minh Hồi giáo (Islam) của người Thổ 
(Turkish) hay Thiên chúa giáo (Christanity) trong khi đế quốc 
phía đông thì những nền văn minh bản xứ của Khổng, Phật, 
Lão ... có ưu thế. 

Mặc dầu người Mông Cổ không muốn bị đồng hóa vào văn 
minh Hán tộc và dua ra nhiều luật lé khát khe để trấn áp và 
phân chia giữa người thống trị và kẻ bị trị, họ vẫn tiêm 
nhiễm nếp sống có văn hóa và văn minh của người Trung 
Hoa. Nhiều định chế cai trị và sinh hoạt của Trung Hoa được 
bắt chước kể cả hệ thống thi cử, điển chế mặc dầu vẫn ưu 
đãi người Mông Cổ và rất khắt khe với người bản xứ. 

Về chính sách, người Mông Cổ phân chia dân chúng ra thành 
mười giai cấp với bốn thứ bậc chính. Người Mông Cổ có vị trí 
cao nhất, kế đến là các dân tộc ở ngoài đất Trung Hoa, chủ 


yếu là các vùng quan ngoại phía bắc được gọi là sắc mục 
như Hồi (Uighurs), Thổ (Turks), Tạng (Tibetans), Tây Hạ 
(Tanguts), Ba Tư (Persians) ..., dưới nữa là Hán Nhân là 
những người cũng mới bị chinh phục nhưng ở phương bắc 
nước Tàu như Khiết Đan (Khitans) hay Nữ Chân (Jurchens). 
Hạng thấp nhất là khu vực người Hán chính gốc của nhà 
Nam Tống được gọi là Nam Nhân[6]. Các giai cấp này bị đối 
xử phân biệt, thuế má và luật lệ thi hành cũng khác, Nam 
nhân hầu như rất ít được bổ nhiệm vào những chức vụ hành 
chánh. Họ cũng bị cấm đoán nhiều thứ và nếu phạm tội thì 
sẽ bị những hình phạt rất khắt khe. Người Hán không được 
quyền lấy người Mông Cổ làm vợ nhưng người Mông Cổ thì 
có quyền nạp thiếp người Hán. Thành thử, người Hán càng 
căm thù bọn dị tộc kém văn minh, dã man, ăn uống nhồm 
nhoàm, người hôi hám dơ bẩn đang cai trị trên đầu trên cổ 
họ[7]. Trong một cuộc chiến mà kẻ thắng trận có trình độ 
kém cỏi hơn kẻ bại trận, hiện tượng nghịch hành cũng là 
chuyện bình thường. 


TÌNH THẾ CUỐI TRIỀU NGUYÊN 

Một trong những đặc tính của triều Nguyên là tuy họ cai trị 
rất tàn ác nhưng lại rất cởi mở và bao dung trong việc đối xử 
với các tôn giáo. Trong khi ở Âu Châu có những cuộc thánh 
chiến rồi tiếp theo là thanh trừng dị giáo (inquisition), chém 
giết người khác đạo rất đẫm máu thì triều đại của người 
Mông Cổ lại ưu đãi mọi hàng giáo phẩm từ các đạo sĩ tới sư 
sãi, lạt ma, và cả những người Thiên Chúa giáo mới truyền 
qua. Các tu sĩ được miễn sai dịch (corvee) và có nhiều đặc 


quyền. Tuy nhà Nguyên có đôi khi liên minh với một tôn giáo 
này để tiến đánh một tôn giáo khác nhưng vì lý do quân sự 
và bành trướng hơn là sự bất đồng về tín ngưỡng[8]. 

Triều Nguyên cũng tin dùng người ngoại quốc hơn người Hán 
và phần lớn các chức vụ hành chánh quan trọng ở trong tay 
người Mông Cổ và những sắc dân miền Tây Vực. Trong triều 
có cả những người Âu Châu làm quan, và Marco Polo một 
người Ý đã ở trong triều của Hốt Tất Liệt 17 năm. Cuốn ký sự 
Những chuyến du hành của Marco Polo (The Travels of Marco 
Polo) xuất bản tại Nuremberg năm 1477 đã mang tiếng 
vang rất lớn tại Âu Châu về sự huy hoàng của miền Đông Á. 
Về tôn giáo, nhà vua đã chuyển hướng từ sùng bái Thiền 
Tông Trung Hoa sang Mật Tông Tây Tạng vì Mật Tông có 
nhiều lễ nghi, cầu cúng và tăng lữ Tây Tạng cũng quen 
thuộc hơn với việc can dự vào triều chính. Hoàng hậu Chabi 
rất mộ đạo và đứa соп đầu đã mang tên Tây Tang là Dorji. 
Các lạt ma Tây Tạng trở nên lộng quyền, khai quật cả các 
lăng tẩm tiền triều để tìm châu báu. Còn người Hồi Tây Vực 
(Muslim) thì lại càng tệ hại hơn, ngoài việc thu tóm hết tài 
nguyên và độc quyền nhiều ngành buôn bán, họ còn đóng 
vai trò thu thuế cho triều đình nên người Hán coi họ là 
những hung thần ác sát. Cuộc sống mỗi lúc một thêm áp 
bức nhất là những năm sau cùng của nhà Nguyên khi chi phí 
mỗi lúc một gia tăng, thuế má mỗi lúc một nặng, để có đủ 
tiền triều đình phải ra lệnh cho in thêm tiền giấy và vì thế 
nạn lạm phát càng cao. Những cuộc viễn chỉnh đánh Nhật 
Bản, Java, Đại Việt, Chiêm Thành càng làm cho quốc khố 
trống rỗng và chính đó là giai đoạn suy tàn của đế quốc 


Nguyên Mông. 

Khi Hốt Tất Liệt (Kubilai) từ trần năm 1294, cháu nội ông ta 
Temur Oljeitu (Chân Kim Đặc Mục Nhĩ, 1265-1307) lên nối 
ngôi (Nguyên Thành Tông). Đến khi Oljeitu chết năm 1307, 
tình thế trở nên bất ổn. Trong 26 năm từ 1307 đến 1333 có 
đến bảy đời vua, luôn luôn có những tranh giành quyền lực, 
ám sát, tiêu diệt lẫn nhau giữa các phe phái. Đến khi Toghan 
Temur (Nguyên Huệ Tông Thỏa Hoan Đặc Mục Nhi) lên ngôi 
năm 1333, lúc ấy mới 13 tuổi thì quyền hành vào trong tay 
viên thái sư Ba Diên, một người đưa ra nhiều điều luật rất hà 
khắc để phân biệt Hán - Mông, chẳng hạn như cấm người 
Hán mang vũ khí và ra chỉ thị tiêu diệt năm họ lớn nhất của 
Hán tộc tính ra là đại đa số người Trung Hoa[9]. Huệ Tông 
làm vua cả thảy 33 năm nhưng không còn mạnh như những 
đời trước. Sau nhiều năm không chinh chiến, khả năng quân 
sự của họ suy giảm, lại thêm mất mùa dịch tễ tại nhiều nơi 
khiến cho lòng người càng thêm oán giận. Theo sử sách, dân 
số Trung Hoa trước khi người Mông Cổ cai trị vào khoảng 
100 triệu thì đến cuối đời Nguyên chỉ còn chừng 60 đến 80 
triệu người[10]. Trong khi nhà vua chỉ ham mê tửu sắc và tin 
dùng bọn Lạt Ma Tây Tạng, quyền hành dần dần lọt vào tay 
những tướng lãnh. 

Để chống lại với những cuộc nổi dậy, nhà Nguyên cho phép 
những người có thế lực tại các địa phương được tổ chức 
quân đội riêng để bảo vệ cho mình. Theo những tài liệu mới 
đây, có đến hai mươi cuộc khởi nghĩa lớn trên toàn quốc. Tuy 
những đội quân địa phương này giúp triều đình trấn áp được 
những sứ quân cát cứ nhưng cũng khiến cho triều đình suy 


yếu đi nhiều và thế lực của những thân vương càng gia 
tăng. Trong vùng đất Hoài ở miền bắc Trung Hoa, Chaghan 
Temur, một địa chủ thuộc sắc tộc Hồi Uighur đã trở nên lẫy 
lừng vì có công đánh dẹp nhiều vụ nổi dậy và trở thành một 
thân vương quyền uy[11]. Năm 1362, Chaghan bị một hàng 
tướng mưu sát.[12] 


NHỮNG CUỘC NỔI DẬY 

Phương Quốc Trân: 

Cuối đời Nguyên tình hình chính trị suy đồi, dân chúng bị áp 
bức lại thêm kinh tế thất bại, mất mùa đói kém liên miên 
nên đâu đâu cũng có những cuộc nổi dậy. Năm Chí Chính 
thứ ba (1343) Chu Quang Khanh ở Quảng Châu nổi lên. Năm 
Chí Chính thứ 8 (1348) Phương Quốc Trân ở Hào Châu (nay 
thuộc Lâm Hải, Triết Giang) làm loạn kết tụ những người 
cùng khổ ở ven biển đi ăn cướp các thuyền buôn. Quan hành 
tỉnh Triết Giang là Đóa Nhi Chỉ Ban đem quân đánh đuổi tuy 
lúc đầu có thắng thế nhưng sau lại thua luôn, từ đó Phương 
Quốc Trân làm chủ một giải dọc theo bờ bể. Đến năm 1451, 
triều dinh sai Bột La Thiếp Mộc Nhi chinh phat bị Phương 
Quốc Trân dùng hỏa công khiến quân Mông Cổ bị chết đuối 
đến quá nửa, Bột La Thiếp Mộc Nhi bi bắt sóng. Các nơi khác 
cũng nổi lên theo khiến triều đình không sao dẹp hết được 
phải ra chiếu chiêu dụ. Anh em Phương Quốc Trân nghe lời 
ra hàng được phong làm Định Hải Úy. Họ Phương hàng rồi lại 
phản, cứ thế mấy lần, triều đình cũng không sao có thể trừ 
được. Thế lực của Phương Quốc Trân mỗi lúc một to, quan 
chức được phong cũng càng ngày càng lớn. Đến năm Chí 


Chính thứ 16 (1456) у lên đến chức Vạn Hộ Hầu, đến năm 
sau lên Giang Triết hành tỉnh tham tri chính sự. Tuy y nhận 
quan tước nhà Nguyên nhưng trên thực tế là một sứ quân 
lãnh chúa một vùng Khánh Nguyên, Ôn, Đài. 

Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông: 

Đời Nguyên các tôn giáo được ưu đãi, các Lạt Ma Tây Vực 
càng được trong vong, dâm loạn cung vi tại triều đình, ở 
trong dân chúng thành loạn Bạch Liên Giáo. Sở dĩ gọi là 
Bạch Liên giáo vì bắt nguồn từ Bạch Liên Xã trong Phật giáo, 
Tịnh Độ tông do cao tăng đời Tấn là Tuệ Viễn thành lập 
nhưng khi truyền trong dân gian trở thành một chỉ phái tôn 
giáo nhiều mê tín. Hàn Sơn Đồng người Vĩnh Bình vốn là 
giáo đồ Bạch Liên giáo chiêu tập dân chúng, năm Chí Chính 
nguyên niên (1440) tuyên ngôn khẩu hiệu “Phật Di Lặc 
xuống trần, Minh chúa ra đời[13]” không khác gì khẩu hiệu 
“Trời xanh đã chết, Trời vàng hiện ra[14]” của giặc Hoàng 
Cân đời Hán mạt. Hàn Sơn Đồng tự xưng là cháu tám đời 
vua Tống Huy Tông sau được thêm những nhóm khác của 
Lưu Phúc Thông, Đỗ Tuân Đạo, La Văn Tố kết hợp. 

Thời đó đúng vào lúc Giả Lỗ (Toghto) đang đắp đê chống lụt 
sông Hoàng Hà, Lưu Phúc Thông liền bí mật sai người tạc 
một pho tượng đá một mắt, chôn sẵn ở Hoàng Lăng Cương, 
rồi phao ngôn rằng: “Tượng đá một mắt đừng chê, Đào sông 
thiên hạ tứ bề nổi lên[15]”. Khi phu phen đào thấy tượng đá 
này lòng người trở nên dao động nên họ Lưu bèn giết trâu 
đen, ngựa trắng bí mật liên lạc với Hàn Sơn Đồng khởi sự. 
Tuy nhiên việc bại lộ, Hàn Sơn Đồng bị huyện quan phát giác 
đem quân bắt được. Vợ Hàn là Dương thị cùng con là Hàn 


Lâm Nhi chạy thoát. Lưu Phúc Thông bèn tập hợp đồng đảng 
đánh vào Dĩnh Châu (nay thuộc An Huy) rồi chia binh ra 
đánh các nơi, thanh thế rất lớn, quân có đến hơn mười vạn 
người. Đỗ Tuân Đạo được phong làm mưu sĩ (1451). Quân 
của y đều chít khăn đỏ nên còn gọi là Hồng quân, hay 
Hương quân. Quân Nguyên ra sức đánh dẹp mà không xong. 
Nhân dịp Lưu Phúc Thông nổi lên, Lý Nhị ở Tiêu Huyện , 
Quách Tử Hưng ở Hào Châu cũng nổi lên theo. Quân Nguyên 
đem đại binh đến đánh bị thua to. Năm 1455, Lưu Phúc 
Thông tìm được con trai của Hàn Sơn Đồng là Hàn Lâm Nhi 
tôn lên làm hoàng đế, đặt đế hiệu là Tiểu Minh Vương, đóng 
đô ở Hào Châu quốc hiệu là Tống, là năm Long Phượng 
nguyên niên. Mẹ Dương thị được tôn làm Thái Hậu, Đỗ Tuân 
Đạo, Thịnh Văn Úc làm Thừa Tướng còn Lưu Phúc Thông và 
La Văn Tố làm Bình Chương Chính Sự. Thế nhưng chẳng bao 
lâu vì thấy Đỗ Tuân Đạo chuyên quyền, Lưu Phúc Thông bèn 
giết đi tự mình làm Thừa Tướng. 

Từ Thọ Huy và Trương Sĩ Thành: 

Cùng thời gian Lưu Phúc Thông và Lý Nhị, Quách Tử Hưng 
nổi lên còn có Từ Thọ Huy. Từ Thọ Huy tên thực là Trinh vốn 
làm nghề buôn vải, thường qua lại đất Kỳ Châu. Thời đó có 
Bành Oánh Ngọc, Nghê Văn Tuấn, Trâu Phổ Thắng thấy Thọ 
Huy tướng mạo khôi ngô, cho rằng có tướng phi thường nên 
suy tôn lên làm minh chủ, khởi binh chống lại Nguyên triều. 
Năm Chí Chính thứ 11 đời Nguyên Huệ Tông, Từ Thọ Huy 
xưng đế, quốc hiệu là Thiên Hoàn, phong Trâu Phổ Thắng 
làm Thái Sư. Từ Thọ Huy tuy chiếm được một khu vực rộng 
lớn nhưng không đủ tài để cai quản bộ thuộc thành thử đến 


năm Chí Chính 20 thì bị một bộ tướng là Trần Hữu Lượng giết 
chết. 

Trương Sĩ Thành người đất Thái Châu, cùng hai em Sĩ Đức, Sĩ 
Tín làm nghề buôn muối, tính tình hào sảng rộng rãi nên 
được nhiều người quí mến. Thời đó phu phen bị hà hiếp 
nhưng không có ai lãnh đạo, Sĩ Thành bèn kêu gọi đứng lên 
được mọi người bầu làm minh chủ chiếm lấy các thành Thái 
Châu, Hưng Hóa. Năm Chí Chính thứ 13 tự xưng là Thành 
Vương, đặt quốc hiệu Đại Chu, niên hiệu Thiên Huu. 

Thanh thế Trương Sĩ Thành càng lúc càng lớn, vua nhà 
Nguyên phải sai Thoát Thoát Thiếp Mộc Nhi đem đại quân 
đến đánh. Tuy nhiên khi Trương Sĩ Thành kiệt lực sắp đầu 
hàng thì Nguyên Huệ Tông nghe lời dém pha phái Thoát 
Thoát đem quân xuống Vân Nam nên họ Trương mới thoát 
nạn. Tới thời kỳ đó, nhóm Hồng Cân của Lưu Phúc Thông đã 
hùng cứ chiếm đóng nhiều vùng rộng lớn ở miền Bắc, 
Trương Sĩ Thành bèn thừa thế quân Nguyên phải lo đánh 
nhau với những thế lực đó bèn xua quân tiến chiếm vùng 
Giang Nam. Chiếm được Giang Nam rồi, Trương Sĩ Thành trở 
nên sa đọa, ham mê tửu sắc. Bộ tướng của Lưu Phúc Thông 
là Chu Nguyên Chương thấy họ Trương trải rộng bèn đem 
quân tấn công, bắt được em trai Trương Sĩ Thành là Trương 
Sĩ Đức. Năm 1357 (Chí Chính thứ 17) Trương Sĩ Thành ra 
hàng nhà Nguyên, đem quân tấn công giết được Lưu Phúc 
Thông, đuổi được Hàn Lâm Nhi. 

Năm Chí Chính thứ 23 (1363), Trương Sĩ Thành đòi được 
phong làm Ngô Vương nhưng triều đình không thuận, y liền 
tự lập một cõi, phong cho em Sĩ Tín làm thừa tướng, tin 


dùng bọn văn nhân. Chu Nguyên Chương khi đó đã trừ được 
Trần Hữu Lượng rồi liền sai Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đem 
hai mươi vạn quân tấn công, các tướng của Trương Sĩ Thành 
lần lượt đầu hàng Chu Nguyên Chương. Quân Minh vây đánh 
Bình Giang, dùng đại pháo bắn vào, Trương Sĩ Tín tử trận, 
Trương Sĩ Thành phải tự sát. 

Trần Hữu Lượng: 

Ngoài Chu Nguyên Chương, có lẽ Trần Hữu Lượng là người 
đáng được để ý nhất. Trần Hữu Lượng có thể nói là nhân vật 
số hai trong tất cả những cuộc nổi dậy cuối đời Nguyên 
tranh giành ngôi vị bá chủ với Minh Thái Tổ. Một điểm đáng 
nói khác là theo Đại Việt sử ký bản kỷ thì Trần Hữu Lượng 
chính là con trai của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc (con 
trai thứ năm vua Trần Thái Tông) sang hàng Nguyên nhưng 
không có gì làm chắc chắn nên Khâm Định Việt Sử đã bác bỏ 
chuyện пау[16]. 

Theo sử Tàu, Trần Hữu Lượng là con một nhà thuyền chài, 
lúc nhỏ ham học nên khá giỏi văn chương, có hồi đã làm 
một chân nha lại trong huyện. Khi Từ Thọ Huy khởi binh, 
Lượng gia nhập binh đội của Nghê Văn Tuấn, lập được nhiều 
chiến công, lên đến lãnh binh Nguyên Soái. Lúc đó Nghê 
Văn Tuấn quyền hành khuynh loát cả Từ Thọ Huy có ý muốn 
giết chủ để tự mình lên làm vua. Thọ Huy phải chạy trốn vào 
trong quân của Trần Hữu Lượng, Hữu Lượng liền nhân cơ hội 
đó hộ giá đem quân tấn công Nghê Văn Tuấn cứu Từ Thọ 
Huy nên được thăng lên Bình Chương Chính Sự. 

Về sau Trần Hữu Lượng đem quân phá được An Khánh, rồi 
qua sông chiếm luôn Long Hưng, Thụy Châu, Cát An, Thiệu 


Võ trở thành thế lực mạnh nhất vùng nam sông Dương Tử. 
Khi đó lãnh địa của Trần Hữu Lượng đã sát với khu vực của 
Chu Nguyên Chương nên đang lúc y phải phòng ngự quân 
Nguyên, Chu Nguyên Chương liền sai Thường Ngộ Xuân tấn 
công lấy mất đất Trì Châu, hai bên trở thành thế nước lửa. 
Từ khi thanh thế trở nên lừng lẫy, Trần Hữu Lượng có ý muốn 
trừ khử Từ Thọ Huy để tự mình lên làm vua. Năm Chí Chính 
thứ 20, Trần Hữu Lượng giết Từ Thọ Huy lên ngôi hoàng đế 
đổi quốc hiệu là Hán, cải niên hiệu thành Đại Nghĩa nguyên 
niên. Tuy nhiên các bộ hạ của Từ Thọ Huy không phục nên 
đều bỏ đi cả thành thử Trần Hữu Lượng bị Chu Nguyên 
Chương đánh thua mấy trận liền. Năm Đại Nghĩa thứ tư 
(1363), hai bên đại chiến tại hồ Bà Dương, Trần Hữu Lượng 
thua to bị trúng tên chết trên sông Cửu Giang, con là Trần Lý 
kế vị năm sau thì về hàng Chu Nguyên Chương. 

Chu Nguyên Chương: 

Nhân vật đã thu hoạch được thắng lợi sau cùng để lập nên 
một triều đại mới là Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên 
Chương tuổi trẻ nghèo khổ, học hành rất ít nhưng là con 
người tính toán, nhìn xa trông rộng. Cha mẹ mất sớm, Chu 
phải vào chùa cạo đầu làm sư sống qua ngày. Cứ theo dã sử, 
ông là người xấu xí, mặt lưỡi cày, đây nốt ruồi. Tuy nhiên 
theo dung mạo mà họa gia trong triều vẽ thì cũng rất oai 
nghi, có lẽ khi lên ngôi ăn uống đầy đủ, đầy đủ uy quyền 
tướng mạo cũng vì thế mà biến đổi. Chu Nguyên Chương 
nhìn thấy thế cục khó lòng có thể khởi binh ở miền Bắc nên 
tìm đường gây thanh thế ở miền Nam sông Dương Tử. Về 
sau được Liêu Vĩnh Trung và Du Thông Hải ở Sào Hồ giúp đỡ 


nên tìm được đường xuôi nam. Chu Nguyên Chương chiếm 
được mấy thành nghiêm cấm sĩ tốt không được cướp bóc 
như những nhóm khác nên đi đến đâu cũng được dân chúng 
đón rước rất là nồng hậu. Năm Chí Chính thứ 16 (1356), Chu 
Nguyên Chương chiếm Kim Lăng, đổi thành phủ Ứng Thiên 
bé ngoài thần phục Lưu Phúc Thông và Hàn Lâm Nhi, coi 
mình là thần tử nhà Tống nên được phong là Ngô Quốc 
Công. Kể từ đây, Chu Nguyên Chương có hai bộ mặt, bên 
ngoài coi như là một bộ tướng của Hoàng Dé nhà Tống (Hàn 
Lâm Nhi) nhưng thực tế họ Chu có toàn quyền hành động 
như một sứ quân. Về sau Chu Nguyên Chương sai Từ Đạt, 
Đặng Dũ, Thường Ngộ Xuân các tướng đem quân chiếm các 
nơi, mở rộng địa bàn hoạt động. Khi đó, các nơi chung 
quanh Chu Nguyên Chương có Trần Hữu Lượng xưng Hán Đế 
ở đất Giang Sở, Trương Sĩ Thành xưng Chu Đế ở Đông Ngô, 
Minh Ngọc Trân xung Ha Dé ở Ba Thuc ba mát nhóm vào, 
tinh thé thật là nguy hiểm. Tuy nhiên dưới truóng ho Chu có 
nhüng muu si giói nhu Ly Thién Luong, Luu Co, Tóng Liém, 
bên ngoài lại có những tướng tài nhu Từ Dat, Thường Ngộ 
Xuân, Dặng Dũ... nên dán dần binh định được những sứ 
quân chung quanh. Đến thời kỳ này, Chu Nguyên Chương tự 
cảm thấy mình đã đủ sức thống nhất Trung Hoa nên sai 
người lật thuyền giết chết Hàn Lâm Nhi (con của Hàn Sơn 
Đồng, vua nhà Tống) vào tháng giêng năm 1366 và sau đó 
không còn nhân danh triều đình bù nhìn này để ra lệnh 
nữa[17]. Trần Hữu Lượng bị diệt từ năm 1364, kế đến là 
Trương Sĩ Thành bị giết năm 1367, và Phương Quốc Trân đầu 
hàng cuối năm đó. Sau khi đã dẹp được những đối thủ đáng 


ngại nhất, Chu Nguyên Chương mở những chiến dịch lớn để 
tấn công lên miền bắc và đồng thời bình định nốt những nơi 
lé té ở miền nam. 

Nàm Chí Chính thü 27 (1367), Chu Nguyén Chuong phong 
Từ Đạt làm Chinh Lỗ dai tướng quân, Thường Ngộ Xuân làm 
phó tướng đem hai mươi nhăm vạn quân tiến lên đánh vào 
kinh đô nhà Nguyên, lại phái một bộ phận khác tiêu diệt 
đám tàn quân của Phương Quốc Trân và những dư đảng của 
các nhóm khác còn sót tại Vân Nam, Hồ Quảng. Chủ trương 
của Chu Nguyên Chương là lấy Sơn Đông trước để ngăn 
chặn đường tiến của quân Mông Cổ, đồng thời chiếm lấy Hà 
Nam để chặn tiếp viện rồi sau lấy Đồng Quan ba mặt cùng 
tiến về Đại Đô. 

Ngày 23 tháng giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương lên 
ngôi Hoàng Dé đặt quốc hiệu là Minh, niên hiệu Hồng Võ. 
Những ai không tán thành việc lên ngôi của ông ta về sau 
đều bị giết cả. Về việc đặt quốc hiệu là Minh, nhiều sử gia 
đã cho rằng họ Chu muốn khẳng định sự hiện diện của Minh 
Giáo trong quá trình nổi dậy nhưng cho tới nay cũng vẫn chỉ 
là một giả thuyết. Tôn giáo, kể cả các nhóm Di Lặc Tông, 
Bạch Liên Giáo, Minh Giáo có thể có ít nhiều đứng sau lưng 
những vụ khởi nghĩa nhưng không phải là một lực lượng duy 
nhất. Kim Dung có lẽ đã mượn lý luận này của Ngô Hàm (Wu 
Han)[18] , một sử gia nổi tiếng của Hoa Lục khi bắt đầu viết 
bộ Y Thiên Đồ Long Ký năm 1961. 

Đến tháng 10 năm 1368, vua nhà Nguyên cùng quần thần 
bỏ chạy ra mạc bắc và Chu Nguyên Chương tiến quân vào 
kinh đô. Từ một người cùng đỉnh nghèo khổ có lúc phải làm 


“sãi chùa quét lá đa”, ông đã lên ngôi một cách vẻ vang ở 
tuổi 40 và lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, một đoàn 
quân do một lãnh tụ từ miền nam sông Dương Tử đã tiến lên 
đuổi được người Mông Cổ ra ngoài biên ải. Ở vào thời buổi 
này chúng ta không thấy được sự huy hoàng đó nhưng nếu 
nhớ lại rằng miền Bắc đó đã nằm trong tay người Thát Đát 
432 năm qua các triều đại Liêu, Kim, Nguyên thì mới thấy 
rằng đó là một thắng lợi rất to lớn của giống dân nông 
nghiệp đối với giống dân du mục, phá tan cái huyền thoại 
sức mạnh của những ky sĩ từ sa mạc. 

Trong những năm kế tiếp, một mặt Chu Nguyên Chương tiêu 
diệt tất cả những mầm nội loạn có thể có, mặt khác đưa ra 
một chính sách đồng hóa qui mô, tiêu diệt bằng võ lực, cai 
trị bằng nghiêm luật và loại trừ những tổ chức tôn giáo trong 
đó kể cả những tổ chức trước đây đã ủng hộ ông ta. 


Ý THIÊN ĐỒ LONG KÝ, TIỂU THUYẾT VÀ LỊCH SỬ 

Nhiều người doc xong bó Y Thiên Đồ Long Ký đã chắc lưỡi 
than thầm Trương Vô Ky đã để cho Chu Nguyên Chương lừa 
một cách dễ dàng, và xem ra công cuộc đấu tranh lật đổ 
triều Nguyên cũng không có gì khó khăn lắm. Thực tế, ngay 
từ năm 1340 thì đã bắt đầu có những cuộc nổi dậy và riêng 
Chu Nguyên Chương, ông ta phải chiến đấu liên tục gần hai 
mươi năm mới thành công trong việc đuổi được người Mông 
Cổ ra khỏi Trung Hoa. 

Thắng lợi của Chu Nguyên Chương có những yếu tố khách 
quan không thể phủ nhận được và phải nói rằng họ Chu là 
người có chí khí hơn tất cả những sứ quân khác. Trong khi 


hầu như tất cả mọi người một khi có chút thành tựu đều 
xưng đế, xưng vương, Chu Nguyên Chương đã nghe theo lời 
khuyên của Chu Thăng để áp dụng ba điều: 

- Thứ nhất là xây dựng một căn cứ địa thật vững chắc (cao 
trúc tường) là Kim Lăng, một nơi hiểm yếu, ngoài đánh vào 
thì khó, trong đánh ra thì dễ để làm nơi đóng đô. 

- Thứ hai là tích trữ lương thảo (quảng tích lương), khai khẩn 
đất đai khuyến khích canh nông để làm kế lâu dài. Trong khi 
những người khác chủ trương đánh cướp các nhà giàu để lấy 
tiền của nuôi quân, Chu Nguyên Chương dùng kế tổ chức 
quần chúng, phát triển lực lượng làm kế sâu rễ bền gốc. 

- Thứ ba là đừng vội vàng xưng vương (hoãn xưng vương) 
nghĩa là không tạo cho mình thành một cái gai trong mắt 
người Mông Cổ cũng như sự đố ky với các nhóm khác. Trong 
khi ta thấy Lưu Phúc Thông lập Hàn Lâm Nhi lên làm vua (dù 
danh nghĩa kế thừa Tống triều), Từ Thọ Huy lập triều đại 
Thiên Hoàn, Trần Hữu Lượng lập nên nhà Hán, Minh Ngọc 
Trân lập nên nhà Hạ ... thì Chu Thăng khuyên Chu Nguyên 
Chương tiếp tục danh nghĩa thân tử nhà Tống, dùng niên 
hiệu Long Phượng để mang chính nghĩa về cho mình. 

Như thế ta thấy Chu Nguyên Chương là người biết ẩn nhẫn, 
có chí lớn đã đành mà cũng nhìn xa trông rộng khác hẳn với 
đám thảo khấu khác tự mãn với nhất khoảnh giang sơn có 
được trong tay để rồi đi vào chỗ kiêu căng, xa xỉ và khinh 
địch. 

Một nhân vật thứ hai chúng ta cũng phải để ý đến là cha của 
Quận Chúa Triệu Mẫn, người con gái Mông Cổ xinh đẹp lắm 
mưu nhiều kế sau trở thành vợ cả (?) của Trương Vô Ky: Nhữ 


Dương Vương Sát Нап Đặc Мис Nhĩ. Đặc Mục Nhĩ là phiên 
âm của chữ Temur, vốn là một họ gốc Hồi (Uighur) ở mạn 
Bắc Tân Cương. Chaghan Temur tự là Diên Thụy còn được 
gọi dưới tên Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi, ông tằng tổ theo quân 
Mông Cổ đến vùng Hà Nam, sống tại vùng Trẩm Khâu, cha là 
Lương Vương A Lỗ Đài. Năm Chí Chính thứ 12 (1352) đem 
quân đánh với giặc Hồng Cân được phong làm Đạt Lỗ Hoa 
Xích phủ Nhữ Ninh (tuần phủ) trấn áp đẫm máu những cuộc 
nổi dậy ở Hà Nam, Thiểm Tây, Sơn Tây. Năm Chí Chính 19 
(1359), Chaghan đem quân vây Biện Lương đuổi được Hàn 
Lâm Nhi, Lưu Phúc Thông phải bỏ chạy ra An Phong. Năm 
1361, Chaghan đem quân tấn công Sơn Đông, chiêu hàng 
được bọn Điền Phong Vương Sĩ Thành rồi công hãm Quan 
Châu, Đông Xương, Đông Bình, Tế Ninh, Tế Nam, được thăng 
lên Trung Thư Bình Chương Chính Sự. Năm 1362, ông ta bị 
bọn hàng tướng Điền Phong Vương Sĩ Thành giết chết. 
Quyền bính giao lại cho đứa con nuôi (vốn là cháu gọi bằng 
cậu) là Коко Temur (Khố Khố Đặc Mục Nhi)[19] 

Người thứ hai trong gia đình quí tộc này là Koko Temur mà 
Nguyên Sử dịch ra là Khoáng Khuếch Thiếp Mộc Nhi, Hán 
danh Vương Báo Báo, tức anh trai của Triệu Mẫn trong bộ Y 
Thiên Đồ Long Ký. Như trên đã nói, theo chính sử, người này 
là cháu gọi Nhữ Dương Vương bằng cậu, cũng là một nhân 
vật rất đặc biệt. Sách chép rằng y được Minh Thái Tổ Chu 
Nguyên Chương coi là đệ nhất kỳ nhân mà một trong ba mối 
hận trong đời ông ta là không bắt được Vương Bảo Bảo. 
Trong công cuộc đánh dẹp những vụ nổi dậy, Vương Bảo Bảo 
lập được rất nhiều công lao, lẫy lừng còn hơn cả Sát Hãn. 


Tuy nhiên đến cuối đời Nguyên vì những tranh chấp quyền 
bính trong triều đình, chính người Mông Cổ tự làm cho họ 
suy yếu vì các thân vương đánh giết lẫn nhau. Vương Bảo 
Bảo một mình lo đánh đông dẹp bắc, tiêu diệt rất nhiều 
nhân vật quan trọng của nghĩa quân được thăng lên đến Hà 
Nam Vương, thống lĩnh toàn bộ binh quyền nhưng vì bị một 
số bộ tướng làm phản nên quân Nguyên thua to, Vương Bảo 
Bảo phải dẫn mười tám ky binh thân tín chạy về mạc 
bắc[20]. Cái tên Vương Báo Bảo không những di vào lịch sử 
mà còn được truyền tụng dân gian như một kỳ nhân[21] và 
về sau khi người Mông Cổ bị đuổi ra khỏi đất Trung Hoa rồi, 
y vẫn còn là một mối đe dọa mãi chưa dứt. Chu Nguyên 
Chương đã nhiều lần dụ hàng nhưng Vương Bảo Bảo không 
chịu, còn giết sứ giả. Theo Minh Thực Lục, Chu Nguyên 
Chương đã bảy lần viết thư rất thống thiết, hai lần sai người 
tâm phúc của Vương Bảo Bảo đã về hàng sang chiêu dụ 
nhưng không thành công. Vương Bảo Bảo chết năm 1375. 
Thế còn Triệu Mẫn, nàng quận chúa Mông Cổ vừa xinh đẹp, 
vừa khôn ngoan, chỉ huy một tập thể cao thủ đông đảo, em 
gái của Vương Bảo Bảo, nhân vật có thể nói là vai chính thứ 
nhì trong Ү Thiên Đồ Long Ký là ai? 

Theo sử sách, Khoáng Khuếch Thiếp Mộc Nhi có hai người 
em, em trai là Thoát Nhân Thiếp Mộc Nhi, em gái là Vương 
Thị. Thoát Nhân theo anh đánh trận còn cô em gái thì tuổi 
còn nhỏ, sống quanh quán trong vùng Trẩm Khâu, Hà Nam 
hoặc với ông nội là A Lỗ Đài ở Biện Lương. Sau khi quân 
Minh chiếm được Hà Nam rồi, cô ta sống bình thường như 
một người dân. Chính vì thái độ kiêu hùng của Khoáng 


Khuếch, Minh Thái Tổ cũng kính trọng lây thân quyến nên 
định cưới Vương Thị cho con trai thứ hai của ông ta là Тап 
Vương Chu Sảng. Tuy nhiên cô em gái của Khoáng Khuếch 
cũng quật cường, lấy cớ là còn đang để tang cha nên cự 
tuyệt lời cầu hôn, sau Minh Thái Tổ phải nhờ Lễ Bộ Thượng 
Thư Đào Khải đứng ra chủ hôn, chính thức lập Vương Thị làm 
Tân Vương Vương Phi. Thời kỳ đó chính là giai đoạn mà 
Khoáng Khuếch đã đại bại binh lực tan tác và Chu Nguyên 
Chương muốn tỏ một cử chỉ hòa hiếu để dụ hàng nhưng đã 
không thành công. Khi Chu Sảng từ trần, Vương Thị tuẫn tiết 
chết theo chồng. Sau khi anh chết rồi, em trai Vương Bảo 
Bảo là Thoát Nhân vẫn tiếp tục theo phò Nguyên chúa, đánh 
nhau với quân Minh chẳng may bị bắt rồi bị giết. 


TỔNG KẾT 

Xét những cuộc nổi dậy trong những năm cuối triều Nguyên 
chúng ta thấy tuần tự có ba xu hướng chính: 

- Đầu tiên là những anh hùng thảo khấu từ các bang hội bí 
mật, các nhóm lục lâm nổi lên, vừa có tính chất thảo dã, vừa 
có tính cách anh hùng kiểu Lương Sơn Bạc muốn cát cứ một 
phương. Đại diện cho thành phần này là Phương Quốc Trân 
vốn dĩ là một tay buôn muối lậu và là giặc bể. Tuy cũng 
thành công trong một số mặt nào đó, họ vẫn không thoát 
được tính chất giặc cỏ để rồi đi đến chỗ thiếu kỷ luật tàn sát 
lẫn nhau nên bị quân Nguyên tiêu diệt. 

- Kế đó là những tổ chức tôn giáo phát nguồn từ một số chỉ 
lưu của Phật giáo như Bạch Liên giáo, và nhất là nhóm chít 
khăn đỏ (Hồng Cân). Cứ theo sử sách thời kỳ đó nhiều tôn 


giáo cùng hiện diện trên đất Trung Hoa và ảnh hưởng của 
những tôn giáo từ Trung Đông rất đáng kể. Chính sự pha 
trộn nhiều màu sắc khác nhau, ta thấy cùng một lúc có mặt 
cả Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Bái hỏa giáo (tức Minh giáo), 
Phật giáo Mật tông, Lat ma giáo... và tín ngưỡng bản xứ nhu 
Lão giáo, Khổng giáo hoạt động cùng một lúc trên đất Trung 
Hoa. Trong thực hành, những tôn giáo này đều ít nhiều có 
tính mê hoặc và một số thủ lãnh cũng biết khai thác mặt 
tích cực của tôn giáo đối với quần chúng bằng cách tung ra 
những sấm vĩ, tiên tri, tự cho mình là đại diện thần linh để 
dễ bề chiêu dụ bách tính. 

Mặc dù đã có lúc những thế lực tôn giáo trở nên mãnh liệt 
nhưng chung qui vẫn chỉ thành những sứ quân, một mặt 
chống lại nhà Nguyên nhưng mặt khác vẫn tìm cách tiêu 
diệt lẫn nhau. 

- Sau cùng chỉ có Chu Nguyên Chương là người có đầu óc 
hơn cả, nhìn được thế cục một cách rõ ràng, biết liên minh 
và khai thác thời cơ đúng lúc nên đã là người đạt được thắng 
lợi. Lúc đầu họ Chu đã dựa vào thế của Hàn Lâm Nhi ở mạn 
bắc làm phiên dậu cho mình khỏi bị quân Nguyên trực tiếp 
tấn công, dồn hết nỗ lực để tiêu diệt những thành phần yếu 
hơn ở miền nam sông Dương Tử. Chu Nguyên Chương diệt 
được Trần Hữu Lượng rồi bình Trương Sĩ Thành, hàng phục 
Phương Quốc Trân trở thành chủ nhân ông một nửa Trung 
Hoa màu mỡ. 

Tới khi đã chắc chắn có được ưu điểu thiên thời địa lợi rồi, họ 
Chu liền tiêu diệt nốt kẻ đồng minh sau cùng là Hàn Lâm 
Nhi, đồng thời tiến hành một phương sách đoạn tuyệt với 


những thế lực mà ông ta cho rằng mê tín dị đoan, có thể trở 
thành những mầm họa sau này. Những tôn giáo trước đây 
tưởng rằng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong triều đại 
mới cũng đều lần lượt bị tiêu diệt trong đó có cả Phật giáo là 
nơi ông ta xuất thân. Đứng trên nhãn quan phân tích lịch sử 
đó, chúng ta không còn thấy Chu Nguyên Chương là một kẻ 
đáng ghét như đã bị bé quát qua ngòi bút của Kim Dung. 

Khi nghiên cứu về thời đại này, các sử gia Âu Mỹ phân tích 
những nguyên nhân gần và xa bao gồm các yếu tố kinh tế, 
chính trị, xã hội, văn hóa đã đưa đến những cuộc nổi dậy thì 
những sử gia Trung Hoa lại chú trong nhiều đến chi tiết cá 
nhân, coi mỗi người là một biến cố riêng biệt. Riêng tại lục 
địa, dưới nhãn quan duy vật biện chứng và giai cấp đấu 
tranh, các sử gia Trung Cộng lại nhấn mạnh đến tính chất 
quần chúng, gán cho những vụ nổi dậy chiêu bài nông dân 
khởi nghĩa và cố làm nổi bật một số nhân vật mà họ coi là 
tiêu biểu. Bành Oánh Ngọc (tức Bành hòa thượng) được 
miêu tả như một nhân vật chuyên đi tìm chân chúa để thúc 
giục nổi dậy, từ việc ủng hộ Chu Tử Vượng lập nên Di Lặc 
Giáo đến việc vận động giúp Từ Thọ Huy, sử dụng tôn giáo 
pha lẫn thần quyền để khích động quần chúng. Tuy nhiên họ 
cũng không thể nào phủ nhận được sự đóng góp to lớn của 
thành phần trí thức, điển hình là Lưu Cơ (Bá Ôn), Chu Thăng 
và chính nhờ những người đọc sách này mà Chu Nguyên 
Chương đã thành công. 

Về cá nhân Chu Nguyên Chương ông ta là người rất biết đại 
thể nên đã xây dựng những mẫu mực thật căn bản. Trong 
khi những người khác lo củng cố dé vị, Chu Nguyên Chương 


lại để tâm vào việc xây dựng một bộ máy hành chánh, thiết 
lập qui mô luật lệ cho có lớp lang ngõ hầu tạo cho mình một 
tổ chức có thực lực để về sau không rơi vào vết xe đổ của 
Tống triều đã đành mà còn thực hiện những gì mà đế quốc 
Nguyên Mông chưa hoàn tất. Phải nói rằng đúng như những 
chính trị gia đã nhận định, một người lãnh tụ phải biết được 
chữ “nhẫn”, vừa có nghĩa đen là nhẫn nại, nhẫn nhục mà 
còn cả nghĩa bóng là tàn nhẫn mới có thể đi đến thành 
công. Họ Chu quả đã có cả hai đặc tính đó. 

Ba mươi năm sau khi Chu Nguyên Chương lên ngôi, con trai 
thứ của ông ta là Chu Lệ, tức vua Thành Tổ (Vĩnh Lạc) nhà 
Minh đã sai Trương Phụ đem quân sang chiếm nước ta. 
Chính sách cai trị hà khắc của người Tàu đã châm ngòi cho 
những cuộc nổi dậy tuy nhỏ hơn nhưng cũng đã phần nào 
lập lại những gì đã xảy ra ở Trung Hoa một nửa thế kỷ trước. 
Không biết Lê Lợi có nghiên cứu về sử Tàu không nhưng 
những gì ông ta làm không khác Chu Nguyên Chương bao 
nhiêu, từ việc lập Trần Cảo lên làm vua để mượn danh nghĩa 
nhà Trần đến việc giết hại công thần khi đã lên ngôi. Phải 
chăng nước Nam ta là một cái bóng phản ảnh những gì thay 
đổi tại Trung Hoa trong một qui mô mới ở một thời điểm 
khác? 

4/01 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Brosse, Jacques: 100,000 years of daily life, A Visual 
History, Golden Press NY 1961 

- Clayre, Alasdair: The Heart of The Dragon, Dragonbook 
ApS 1984 


- Dardess, John W.: The Transformations of Messianic Revolt 
and the Founding of the Ming Dynasty, The Journal of Asian 
Studies V. XXIX, No. 3, May 1970 

- Diệp Lão Sư: Trung Quốc Lịch Sử, Bảo Thành văn hóa, Đài 
Bắc 1986 

- Ebrey, Patricia Buckley: Cambridge lllustrated History: 
China, Cambridge University Press 1996 

- Gernet, Jacques: A History of Chinese Civilization (Le 
Monde Chinois, Paris 1972 translated by J. R. Foster), 
Cambridge University Press, New York 1986 

- Grousset, Rene: The Rise and Splendour of the Chinese 
Empire, Barnes & Noble Book, Inc. 1992 

- Khuu Thu Làm: Trung Quốc Lich Sử Cố Su (Nguyên triều), 
Thiéu Nién Nhi Dóng xb ха, Bác Kinh 1986 

- Lê Kiệt: Minh Sử, Hải Kiều, Hong Kong 1962 

- Lê Đông Phương: Tế Thuyết Minh Triều, Văn Tinh tùng san 
1966 (A Detailed History of Ming by Orient Lee, Book World 
Co. Ltd.) 

- Lé Dóng Phuong: Té Thuyét Nguyén Triéu, Truyén Ky ván 
hoc xà, Dài Bác 1976 

- Louise Levathes: When China Ruled the Seas, Simon & 
Schuster, New York 1994 

- Ngô Tất Tố: Việt Nam Văn hoc: Văn Hoc Đời Trần, Khai Trí 
1960 (Đại Nam in lại, California USA) 

- Phan Khoang: Trung Quốc Sử Cương, Đại Nam, Calif. tái 
bản (không đề năm) 

- Rathbun, Hope W.: Echoes of Chinese History, Charles E. 
Tuttle Co. Japan 1967 


- Time-Life Books, The Mongol Conquests, Time Frame AD 
1200-1300 1989 

- Trần Trí Binh: Trung Hoa Thông Sử (V. 8: Nguyên Sử), Lê 
Minh văn hóa sự nghiệp công ty, Đài Bắc 1978 

- Trương Tác Hiểu (chủ biên): Trung Quốc Lịch Sử Từ Điển, 
Văn Hóa Nghệ Thuật, Bắc Kinh 1991 

[1] "History in China is like an old man's memory. The 
distant past is often more vivid than the present, and its 
stories are polished, exaggerated and distorted by many 
tellings." Clayre, Alasdair: The Heart of The Dragon, 
Dragonbook ApS 1984 p. 32 

[2] Gióng ngua sa mac tuy khóng hüng tráng nhu gióng 
ngựa А Вар nhung lai thích hợp cho chiến đấu. Ở vùng 
Ferghana tại Tân Cương (Turkestan) có một giống ngựa chạy 
rất nhanh, bờm dài đuôi rậm. Giống ngựa này sống trên núi 
rất khó bắt, có đặc tính là khi chạy nhanh toát mồ hôi thì cổ 
ngựa nhéu ra những giọt máu, trong bó Anh Hùng Xa Điêu 
có nhắc đến gọi là Hàn Huyết Bảo Câu. Thần tích ly kỳ vé 
giống ngựa này vẫn được truyền tụng, coi như một loại thần 
mã hiện ra từ sông hồ. Người Mông Cổ thường dẫn ngựa cái 
tới thả những nơi có loài này xuất hiện trong những đêm 
trăng để gây giống. Tới gần đây những khoa học gia đã tìm 
ra nguyên nhân của việc xuất hãn huyết này. Nguyên là có 
một loài ký sinh trùng (con ghẻ) sống bám dưới làn da và 
trong bòm ngựa tiết ra một loại độc tõ làm mỏng những 
thành huyết quản. Khi ngựa chạy nhanh, nhiệt độ trong cơ 
thể dâng cao khiến cho những mạch máu nhỏ bị vỡ. Tuy 


nhiên việc đổ máu không làm cho ngựa bị thương tổn bao 
nhiêu, ngược lại còn cho giống bảo mã này một thần kỳ. 
(Hope W. Rathbun: Echoes of Chinese History, Magic Horses 
of Ferghana, Charles E. Tuttle Co. Japan 1967, p. 32) 

[3] Time & Life Books: What Life Was Like in the Land of the 
Dragon (Imperial China 960-1368) 1998 tr. 112 

[4] Time-Life Books, The Mongol Conquests, Time Frame AD 
(1200-1300) 1989 tr. 20 

[5] Khi tấn công vào Chương Châu, quân Mông Cổ giết đến 
mấy trăm ngàn người trong thành, chỉ còn sống sót khoảng 
400. Xác người chất lên cao đến 40 feet trong khoảng đất 
một mẫu tây (Time & Life Books: What Life Was Like in the 
Land of the Dragon (Imperial China 960-1368) 1998 tr. 102) 
[6] Giới nho sĩ được xếp vào hàng thứ chín, dưới gái di (thứ 
8), trên ăn mày (thứ 10), Louise Levathes: When China 
Ruled the Seas, Simon & Schuster, New York 1994 tr. 49 

[7] Người Mông Cổ vẫn giữ thói quen ăn uống của dân du 
mục, ăn thịt uống máu tươi và ít dùng bát đũa. Họ còn kiêng 
cữ việc tắm gội - bắt nguồn từ việc thiếu nước trong sinh 
hoạt trên sa mạc và cho rằng mặt nước phản ảnh bầu trời, 
là một hình ảnh thiêng liêng nên tắm gội sẽ làm dơ bẩn 
Thượng Đế. Họ quan niệm mùi thân thể có liên quan đến 
linh hồn, càng nặng mùi thì bản thể càng mạnh. Quần áo họ 
không bao giờ thay mặc đến nát mủn ra thì thôi. Trong khi di 
hành, họ cắt thịt để dưới yên ngựa và miếng thịt được nhồi 
như thế sẽ chín trong khi chạy. Họ nấu ăn bằng cách đó cho 
khỏi mất thì giờ. (Jacques Brosse: 100,000 years of daily life, 
A Visual History, Golden Press NY 1961 tr. 82) 


[8] Мат 1258, Hulegu, em trai của Nguyên chúa Mông Kha 
(Mongke) đem quân đánh thành Baghdad được sự yểm trợ 
tích cực của người Thiên Chúa giáo vì họ vốn có tư thù với 
người Muslim. 

[9] Giai đoạn này được mô tả trong Ү Thiên Đồ Long Ký khi 
Thường Ngộ Xuân dẫn Trương Vô Ky đi đến Hồ Điệp Cốc gặp 
Y Tiên Hồ Thanh Ngưu. 

[10] Time & Life Books: What Life Was Like in the Land of 
the Dragon (Imperial China 960-1368) 1998 tr. 113 

[11] John W. Dardess: The Transformations of Messianic 
Revolt and the Founding of the Ming Dynasty, The Journal of 
Asian Studies V. XXIX, No. 3, May 1970 tr. 549. 

[12] Đây chính là người mà Kim Dung gọi là Nhữ Dương 
Vương Sát Нап Đặc Mục Nhĩ, cha của nàng quận chúa xinh 
đẹp Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ Triệu Mẫn (xin xem thêm ở dưới). 
[13] “Di Lặc Phật giáng thế, minh chúa đương xuất” 

[14] “Thương thiên dĩ tử, Hoàng thiên đương lập” 

[15] “Thạch nhân nhất chích nhãn, Khiêu động Hoàng Hà 
thiên hạ phản” 

[16] Ngô Tất Tố: Việt Nam Văn Học Đời Trần, Khai Trí 1960 tr. 
124. Chính người viết năm 1980 đã đem chuyện này ra chất 
vấn Tiến Sĩ John W. Dardess, giáo sư sử học đại học 
Lawrence, Kansas, một chuyên viên nghiên cứu về triều đại 
Nguyên-Minh thì ông cho biết ông chưa từng nghe nói đến. 
Gần đây sử gia Trần Quốc Vượng cũng đã làm một hệ phổ 
của Trần Ích Tắc nhưng không thấy nói gì đến việc này. Do 
đó chi tiết này không thể coi là đáng tin cậy. Một vấn đề 
được đặt ra là họ Trần nguyên thủy là tên một tiểu quốc 


(nước Trần) và từ đó biến thành họ, không phải chỉ xuất hiện 
ở một vùng mà trải dài theo duyên hải từ nam Trung Hoa 
sang bắc Việt Nam. Do đó nhiều người cho rằng rất có thể 
cùng một nguồn gốc ở một thời kỳ xa xăm nhưng sau này 
không có liên hệ gì với nhau nữa. 

[17] Hàn Lâm Nhi làm vua 11 năm chứ không phải chỉ mới 
lên vài tháng thi bị giết như trong Y Thiên Đồ Long Ký. 

[18] Ngô Hàm (Wu Han): Ming-chiao yu Ta-Ming ti-quo (Minh 
giáo dữ Dai Minh dé quốc) Tu-shih cha-chi (Peking, 1961), 
dẫn theo John W. Dardess trong The Transformations of 
Messianic Revolt and the Founding of the Ming Dynasty (The 
Journal of Asia Studies, V. XXIX, No. 3, May 1970) 

[19] Có noi lai chép là đứa trẻ người Hán tên thật là Vương 
Bảo Bảo được ông nhận làm con nuôi nhưng đích thực là 
cháu gọi bằng cậu. Bản thân Saghan Temur cũng là người 
miền Uighur nên đôi chỗ chép lầm ông là người Hán mà thực 
ra Hán nhân ở đây là những dân tộc miền Bắc Trung Hoa 
theo phân loại của triều Nguyên như Khiết Đan, Nữ Chân, 
Hồi Hột... chứ không phải người Tàu. Trung Quốc Lịch Sử Từ 
Điển (Trương Tác Hiểu chủ biên, Văn Hóa Nghệ Thuật, Bắc 
Kinh 1991 tr. 1619) 

[20] Trung Quốc Lịch Sử từ điển tr. 568 

[21] Có một câu tục ngữ đại ý thách thức những ai huénh 
hoang là có giỏi thì ra sa mạc bắt Vương Bảo Bảo. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: VietKiem 
Được bạn: đưa lên 
vào ngày: 19 tháng 5 năm 2004 


